1/18/2020 KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế 


KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng 
và chất lượng công bố quốc tế 


Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh Phương, Nguyễn Thị 
Linh, Lê Thị Kim Ngân, Hồ Mạnh Toàn 
16/01/2020 08:02 


Trong những năm gần đây, mặc dù lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam mới đang ở giai 
đoạn đầu của quá trình hội nhập về công bố quốc tế và xuất bản học thuật, nhưng các 
con số thống kê được vẫn rất đáng khích lệ. 


Thời điểm 
công bố số Tháng 8-2017 25-9-2018 25-10-2019 Tháng 1-2020 
liệu 

- n 2008 — 2018 (Tính đến tháng 2008 — 2020 (Tính đến 
Giai đoạn 2008-2017 2008 — 2018 3-2019) ngày 1-1-2020) 
Tác giả Việt 
Màn 412 657 1.374 2.002 
Tác giả 
quốc tế - 973 1.636 1.967 
Công bố - 1.289 2.363 3.138 

2 : m Tố The Vietnamese Social Sciences af 3 Phát triể 

Nguồn European Science Editing Scentific Data sPortin lhe ñoai Khoa học và Phát triển 
Data D0I: 10.17632/f3j6n362v.2  05F:https://osfio/rvnz7/  D0l:10.2478/9783110686081 Www.sshpa.com 


Bảng 1: Số liệu SSHPA qua từng giai đoạn. 
Bùng nổ số lượng 


Xét trong cơ sở dữ liệu SSHPA, chúng ta có thể thấy rõ sự bùng nổ của các con số sau từng giai 
đoạn (Bảng 1). 


Trong năm 2019, sản lượng tổng thể của KHXH&NV Việt Nam đạt gần 600 nghiên cứu, đóng góp 
19% cho tổng sản lượng của cả giai đoạn 2008 - 2019 (598/3.138 công bố), gần bằng đóng góp 
của 5 năm đầu giai đoạn cộng gộp. Đây cũng là năm có số bài tăng cao nhất với 136 công bố so 
với năm trước, xét trong cả giai đoạn. 


khoahocphattrien.vn/chinh-sach/khxhnv-hon-mot-thap-ky-tang-so-luong-va-chat-luong-cong-bo-quoc-te/20200113023839782p1c785.htm 1/5 


1/18/2020 KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế 
Điều này cho thấy các nhà nghiên cứu KHXH&NV Việt Nam đang ngày một chú trọng hơn tới công 
bố quốc tế, mang các kết quả lý thú của mình tới độc giả toàn cầu. 


Đi cùng với số lượng công bố là sự gia tăng số lượng tác giả tham gia nghiên cứu KHXH&NV vào 
năm 2019: 1.830 tác giả, vượt năm trước 786 tác giả. Một trong các nguyên nhân chính dẫn đến 
sự bùng nổ về số lượng tác giả là sự gia tăng của số lượng tác giả 'mới”, với 507 người lần đầu tiên 
có công bố quốc tế trong cơ sở dữ liệu SSHPA vào năm quan sát. 


Một điểm đáng chú ý khác là 1.323 tác giả từng công bố vẫn đang tiếp tục đóng góp trong năm 
2019. Con số này của 2 năm trước lần lượt là 786 (2018) và 645 (2017). Sự đóng góp đều đặn và 
bền bỉ của các tác giả kì cựu trong nhiều năm là tác nhân quan trọng để mang lại sự ổn định cho 
nền KHXH&NV Việt Nam. 





S98 
890 - 
462 
400- 390 
s 340 
š 
E 259 
z 
208 206 
200- 479 
160 
: ñ š Ũ 
ăi 
2008 2008 201 0 201 ‡ 201 2 201 3 201 4 2 0t 5 201 6 201 7 291 5 201 9 
© SSHPA YVear 
Hình 1: Năng suất nghiên cứu KHXH&NV Việt Nam giai đoạn 2008 - 2019. Nguồn: SSHPA, 
31/12/2019 


Bên cạnh đó, từ năm 2008 đến đầu năm 2020 cũng là giai đoạn đầu tiên mà tổng số lượng tác giả 
Việt Nam (2.002) đã vượt tác giả quốc tế (1.967) (Bảng 1). Điều này cho thấy nhiều tác giả mới 
nhập cuộc đang dựa vào nội lực trong nước. Nổi bật là trường hợp các sinh viên Đại học Ngoại 
thương hay Đại học Ngân hàng TPHCM công bố với sự hướng dẫn của các thầy cô tại trường. 


Chênh lệch về giới tính ngày càng rõ 


Trong giai đoạn 2008-2018, số tác giả nam luôn vượt số tác giả nữ, nhưng mức chênh lệch không 
quá lớn. Tuy nhiên trong năm 2019, các tác giả nam đã chạm mốc 4 chữ số với 1.111 tác giả, gấp 


khoahocphattrien.vn/chinh-sach/khxhnv-hon-mot-thap-ky-tang-so-luong-va-chatf-luong-cong-bo-quoc-te/20200113023839782p1c785.htm 2/5 


1/18/2020 KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế 
1,5 lần các tác giả nữ (719 tác giả). Điêu này kéo rộng mức độ chênh lệch về giới tính trong 
nghiên cứu KHXH&NV. 


209- 
42 
'= 
= 
rị Gender 
S bởi Femaie 
¬ 
:- ‹-- 
E 
= 
< "^ 
2008 2009 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2017 2018 2019 
Year © SSHPA 


Hình 2. Số lượng tác giả Việt Nam mới tham gia nghiên cứu KHXH&NV theo giới tính trong giai 
đoạn 2008 - 2019. Nguồn: SSHPA, 31/12/2019 


Tuy số lượng nữ tác giả *mới” không vượt số lượng nam như năm 2018 nhưng con số năm 2019 
cũng rất cao (Hình 2). Điều này cho thấy sự phát triển tương đối cân bằng về nhân lực hoạt động 
trong lĩnh vực nghiên cứu KHXH&NV của Việt Nam, cũng một lần nữa khẳng định vai trò ngày 
càng cao của nữ giới trong nghiên cứu KHXH&INV nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung. 


Câu chuyện hệ số tác động 


Bất chấp các tranh cãi về cách sử dụng, hệ số tác động Journal Impact Factor (JIF) của Web of 
Science và CiteScore của Elsevier vẫn đang là những hệ số tác động được quen dùng để giúp các 
nhà nghiên cứu có cái nhìn khái quát về các tạp chí tốt. 


Trong năm 2019, những ấn phẩm KHXH&NV hầu hết được xuất bản trên những tạp chí có JIF dưới 
5 với 582 công bố quốc tế, trong đó phần lớn dao động quanh con số 2,5. Cần lưu ý, hệ số tác 
động JIF hiện nay được tính bằng số liệu JIF 2018 (công bố trong Journal Citation Report 2019); 
đến tháng 6/2020, các con số sẽ có thay đổi sau khi JCR 2020 được ISI Web of Science công bố. 


khoahocphattrien.vn/chinh-sach/khxhnv-hon-mot-thap-ky-tang-so-luong-va-chatf-luong-cong-bo-quoc-te/20200113023839782p1c785.htm 3/5 


1/18/2020 KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế 


Articles 


| 
` LÌ 
II T llllliu 


2E 
¿.Ð 


Ị 


illÍ li TIỆ= 1n | II 











ị Impact Factor l s © SSHPA 


Hình 3: Phân bố các công bố năm 2019 theo Impact Factor 2018 của các tạp chí. Nguồn: SSHPA, 
31/12/2019 


Đối với tạp chí JIF > 5, chúng ta đã công bố 14 bài nghiên cứu, tăng 4 bài so với năm 2018; trong 
số đó có hai ấn phẩm với JIF > 10. Bài viết Nationalizing a global phenomenon: A study of how 
the press in 45 countries and territories portrays climate change được thực hiện bởi nhóm tác giả 
Vũ Hồng Tiến, Yuchen Liu (Đại học Kansas), Trần Vĩnh Đức (Viện Công nghệ thông tin và Truyền 
thông - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đăng trên tạp chí Global Environmental Change với 1IF 
= 10,427 là rất đáng chú khi chạm đến hai vấn đề nóng bỏng hiện nay là truyền thông và biến đổi 
khí hậu. 


Năm 2020 đối với KHXH&NV Việt Nam đã bắt đầu rất sớm. Khi các nhà xuất bản số hóa nội dung, 
các bài báo có thể được công bố trên website trước (Online First hoặc EarlyView), rồi sau đó số 
tạp chí và năm xuất bản mới được gán sau. Vì thế, trong những tháng cuối năm 2019, các nghiên 
cứu năm 2020 đã ra mắt: 14 bài báo, 35 tác giả (3 tác giả mới), trong đó, ấn phẩm có JIF cao 
nhất là Environmental Research Letters 6.192 (tác giả Khúc Văn Quý, Đại học Phenikaa). 





SSHPA là cơ sở dữ liệu thuộc Dự án nghiên cứu dữ liệu công bố quốc tế trong lĩnh vực 
KHXH&NV (http:/ /sshpa.com) bắt đầu triển khai năm 2017. Từ tháng 6/2018, dữ liệu 
của dự án được trích xuất sử dụng cho dự án nghiên cứu khoa học cơ bản cấp quốc gia của 
NAFOSTED số 502.01-2018.19. Cùng năm, hệ thống cơ sở dữ liệu và dữ liệu có cấu trúc theo 
nhóm đối tượng nghiên cứu đã vượt qua phản biện và công bố trên tạp chí Scientific Data 
[Nature Research; JIF 2018 = 5.929; CiteScore 2018 = 6.44] (DOI: 10.1038/sdata.2018.188). 


SSHPA được xây dựng nhằm mục đích mang tới một cơ sở dữ liệu khoa học hữu ích, và phục vụ 


khoahocphattrien.vn/chinh-sach/khxhnv-hon-mot-thap-ky-tang-so-luong-va-chat-luong-cong-bo-quoc-te/20200113023839782p1c785.htm 4/5 


1/18/2020 KHXH&NV: Hơn một thập kỷ tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế 
thông tin khoa học một cách hiệu quả. Các bản ghi thường xuyên cập nhật các công bố quốc tế 
(bao gôm bài báo khoa học, sách, chương sách, bài kỷ yếu hội nghị) của các nhà nghiên cứu 
KHXH&NV Việt Nam. Các công bố quốc tế sẽ phải nằm trong các danh mục Core Collection của 
ISI Web of Science (Clarivate), danh mục Scopus (Elsevier), hoặc danh mục các tạp chí quốc tế 
uy tín được Quỹ NAFOSTED phê chuẩn. 


Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu KHXH&NV sẽ được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu khi 
đạt 2/3 tiêu chí sau: 


1) là người Việt Nam; 


2) đang công tác tại hoặc hợp tác với một cơ quan Việt Nam; 


3) công bố các nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Việt Nam, viết vê Việt Nam, hoặc có đóng góp 


cho Việt Nam. 





Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Dung, Nguyễn Thanh Nhàn, Lương Anh 
Phương, Nguyễn Thị Linh, Lê Thị Kim Ngân, Hồ Mạnh Toàn 


khoahocphattrien.vn/chinh-sach/khxhnv-hon-mot-thap-ky-tang-so-luong-va-chat-luong-cong-bo-quoc-te/20200113023839782p1c785.htm 5/5 


